Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, để ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời 
ngươi ban cho ngươi. Xuât A1 Cập 20:12 


Con ơi, đừng khinh thường sự sửa phạt của CHÚA; đừng chán sự sửa phạt của Ngài: Vì Đức 
Giê-hô-va yêu thương mà sửa phạt; thậm chí như một người cha đôi với đứa con mà ông yêu 
quý. Châm ngôn 3:1 I-12 


Những câu tục ngữ của Solomon. Con khôn ngoan làm cha vui vẻ, nhưng con ngu đại gây 
gánh nặng cho mẹ nó. Châm ngôn 10:1 


Hãy nghe lời cha đã sinh ra con, và đừng khinh thường mẹ con khi mẹ về già. Châm ngôn 
Bi 3925) 


Hỡi các con, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa: vì điều này là đúng. Hãy hiếu kính cha mẹ; 
(đó là điêu răn thứ nhât kèm theo lời hứa;) Câu cho ngươi được phước và sông lâu trên đât. 
E-phê-sô 6:1-3 


Hãy hết lòng tôn kính cha và đừng quên nỗi buồn của mẹ. Hãy nhớ rằng bạn được sinh ra từ 
họ; và làm thê nào bạn có thê đên đáp họ những điêu họ đã làm cho bạn? Truyên Đạo 7:27- 
28 


Truyền Đạo 3:1-16 

1 Hỡi các con, hãy nghe lời cha, rồi hãy làm theo để các con được an toàn. 

2 Vì Chúa đã ban cho cha quyên tôn trọng con cái, và đã xác lập quyền của mẹ đối với con 
tra1. 

3 Ai tôn kính cha mình sẽ chuộc tội lỗi mình: 

4 Ai tôn kính mẹ mình, Khác nào tích trữ kho báu. 

5 Ai tôn kính cha mình sẽ được niềm vui của con cái mình; và khi anh ấy cầu nguyện, anh ấy 
sẽ được lắng nghe. 

6 Ai tôn kính cha mình sẽ được sống lâu; và ai vâng lời Chúa sẽ là nguồn an ủi cho mẹ mình. 
7 Kẻ kính sợ Chúa sẽ tôn kính cha mình, phục vụ cha mẹ mình như phục vụ chủ nhân. 

$ Hãy tôn kính cha mẹ con bằng lời nói và việc làm, để phước lành từ họ sẽ đến với con. 

9 Vì phước lành của cha làm vững bền nhà con cái; nhưng lời nguyền của mẹ nhồ tận gốc 
nên móng. 

10 Chớ vinh hiển sự sỉ nhục của cha ngươi; vì sự sỉ nhục của cha ngươi chăng là vinh hiển gì 
cho ngươi cả. 

I1 Vì vinh quang của loài người đến từ sự tôn kính của cha mình; Mẹ bị sỉ nhục là sự sỉ nhục 
đối với con cái. 

12 Con ơi, hãy giúp đỡ cha con trong tuổi già, và đừng làm cha buôn phiền suốt đời. 

13 Nếu nó không hiểu biết được, hãy kiên nhẫn với nó; và đừng khinh thường anh ta khi bạn 
có toàn bộ sức mạnh của mình. 

14 Vì sự an ủi của cha ngươi sẽ không bị lãng quên, và thay vì tội lỗi, nó sẽ được thêm vào 
để gây dựng ngươi. 

15 Trong ngày hoạn nạn ngươi sẽ được nhớ đến; tội lỗi của bạn cũng sẽ tan chảy như băng 
trong thời tiết ấm áp. 

16 Kẻ nào bỏ cha mình, Khác nào kẻ phạm thượng: và anh ta tức giận mẹ anh ta bị nguyền 
rủa: của Thiên Chúa. 


